


Chương 51: Tiểu Na Di Không Gian Thuật



 
Dịch giả: minhnetxua 

 

 
Biên: chưa biên 

 

"Phanh phanh" âm thanh liên tục không dứt, đồng thời theo hai bên truyền đến! 

 

Phương hướng từ năm khối đầu lâu vừa xuất hiện, nổ tựa như cái trái dưa hấu chín mọng, huyết hồng Quỷ Tỉ cũng hóa thành bột mịn văng tung tóe. 

 

Mười ba chuôi cốt kiếm bên kia cũng mấy tiếng " Phốc phốc " vỡ vụn từng khúc, biến thành những mẩu vụn xương, huyết sắc khiên tròn giống như giấy mỏng bình thường, cũng theo sau phá vở, nổ tang tành. 

 

Hai tiếng kêu thảm gần như đồng thời vang lên,thân thể người trung niên ngân quan cùng với mỹ phụ mang áo bào hồng bị hai cổ quyền phong quét xuống, bạo liệt trong nháy mắt. 

 

Ánh sáng tím lóe lên! 

 

Hai Nguyên Anh cao lớn toàn thân màu tím, lộ ra vẻ tràn đầy hoảng sợ bay ra từ thi thể tàn phế, làm bộ dáng phải bỏ chạy. 

 

Trên thân ảnh chỉ mới sáng lên ánh sáng màu tím, Hàn Lập đã im hơi lận tiếng tới phụ cận, đột nhiên từ bên cạnh thò ra đại thủ, đem một trong hai người bắt được, bóp trong tay. 

 

Nguyên Anh màu tím điên cuồng vặn vẹo, liều mạng muốn giãy dụa, bàn tay kia chỉ nhẹ nhàng một cái, liền " Phốc " một tiếng đã thành tro bụi. 

 

Nguyên Anh mỹ phụ áo bào hồng không dám bay lên trời, trong nháy mắt thừa dịp Hàn Lập bóp vở Nguyên Anh trung niên ngân quân, mà cấp bách bay ra, tháo chạy hướng sát mặt đất vào sâu khu núi rừng. 

 

Bổng nhiên Hàn Lập quay đầu lại, há miệng ra, phun ra một đường bạch khí, ngưng tụ thành bộ dáng phi kiếm, lóe lên rồi biến mất. 

 

Khu núi rừng phía trước vang lên một mảnh âm thanh "ù ù", từng gốc cây cổ thụ che trời ầm ầm sụp đổ. 

 

Chổ sâu khu rừng, lóe lên bạch quang, Nguyên Anh của mỹ phụ áo bào hồng trực tiếp tách thành hai nửa, một thân hào quang ảm đạm nhanh chóng. 

 

Hết thẩy nhìn như phức tạp, nhưng thực tế chẳng qua xảy ra trong nháy mắt!. 

 

Mà Đại hán mặt chữ điền cùng Tề Huyên, thừa cơ lập tức thi triển bí thuật,đồng thời hướng phía trái ngược nhau mà bỏ chạy. 

 

Đại hán lúc này chân đạp lên Cốt điểu khổng lồ thân trắng như tuyết, vỗ xuống một cái cốt cánh cực lớn, đã thoát ra xa hai trăm ba trăm trượng, tốc độ mau kinh người. 

 

Ở sau lưng Tề Huyên vỗ xuống đôi Huyết Dực dài hơn một một trượng, tốc độ so với người phía trước nhanh hơn vài phần, đã sớm bay ra bên ngoài ngàn trượng. 

 

Cảm nhận được khí tức đồng bạn sau lưng nháy mắt biến mất, trong lòng hai người hoảng hốt. 

 

Không nói hai lời cổ tay Đại hán vung lên, tế ra gương đồng bát giác hai màu đỏ thẫm, mặt ngoài hào quang đỏ thẫm chớp động, chắn sau lưng. 

 

Tựa hộ hắn vẫn còn lo lắng, cái tay khác run lên, lóe lên hiện ra trước mặt chín tiểu kỳ màu đen, hỗ trợ lẫn nhau giữa không trung, trong chớp mắt hình thành một tầng hào quang tối om dày đặc, bảo vệ chặt chẻ cẩn thận toàn thân. 

 

Đồng thời trong cớ thể rung động một hồi ken két, làn da xé rách, nghiền nát quần áo, ra từng đám gai xương nhọn giống như bụi cây có gai, dung hợp ngoài thân, tạo thành một bộ giáp xương màu trắng, bao trùm lên bộ phận quan trọng như ngực bụng. 

 

Mà phương hướng khác, trên mặt Tề Huyên hiện lên tần nhẫn, nâng lên tay phải, chặt một cổ tay rơi xuống, gọn gàng đem một tay của bản thân chặt đứt. 

 

Một luồn lớn máu tươi bắn ra, hóa thành một cổ huyết vụ đem thân thể bao bọc trong đó, đột nhiên bản thân hóa thành một đoàn huyết quang, lấy tốc độ không thể nghĩ hướng về phía chân trời bắn nhanh mà chạy. 

 

Hàn Lập nhướng mày, cũng không đuổi theo lập tức, mà khoát tay, hướng về phía Liễu Nhạc Nhi cách đó không xa. 

 

Ánh sáng màu xanh một đường bắn ra, tức thì lóe lên chui vào cơ thể của nàng. 

 

Xiềng xích trên thân hiện ra hắc sắc điện quang, lập tức phát ra "Phanh" nhao nhao vỡ vụn một tiếng. 

 

" Ca ca! " Liễu Nhạn Nhi kêu lên thấp giộng một tiếng, lộ ra vẻ vui mừng. 

 

Hàn Lập mỉm cười, ra tay một chiêu nhẹ nhàng. 

 

Một đạo phù lục toát ra ánh sáng màu đen ảm đạm theo trên người thiếu nữ bay ra, được nữa đường " Phanh " vỡ ra một tiếng, từ trong đó bay ra năm ngọn núi màu đen không phân biệt, rơi ổn định vào trong tay Hàn Lập. 

 

Hàn Lập đưa tầm mắt nhìn về phía hai người phi độn, cánh tay hơi mơ hồ. 

 

Ô ô! 

 

Trong đó hai ngọn núi không phân biệt rời khỏi tay, hóa thành hai đạo bóng đen mơ hồ, phân biệt hướng về phía Tề Huyên cùng hướng Đại hán bay tới, lấy tốc độ kinh người bay gần tới khoảng cách hai người. 

 

Mặt ngoài hai ngọn núi lập lóe hắc quang, trên đường phát triển lớn nhỏ đến hơn mười trượng, những nơi đi qua, phụ cận hư không nổi lên từng vỏng rung động vô hình. 

 

Phương hướng Đại Hán cùng với Tề Huyên cảm nhận một cổ lực lượng dời núi lấp biển đáng sợ quét từ phía sau lưng, trong lòng thoáng cái không khỏi hồi hộp. 

 

Người phía trước chợt bấm niệm pháp quyết trong tay, muốn làm cái gì, bất quá đã muộn. 

 

Ngọn núi màu đen gào thét lao tới, hung hăng đụng phải. 

 

Bát giác gương đồng, tiểu kỳ màu đen sở hữu bảo vật hộ thân va chạm vào ngọn núi, liền đùng đùng không dứt rối loạn một trận, đều vở vụn. 

 

Dưới bàn chân hắn là Cốt điểu cũng gào thét, toàn thân nổ tung, hóa thành mảnh xương vỡ vô số. 

 

Toàn bộ người Đại hán bị ngọn núi đánh trúng, áo giáp xương trên thân nghiền nát, thân thể cũng " Phanh" một tiếng, hóa thành một bãi huyết nhục mơ hồ. 

 

Thần hồn còn chưa kịp thoát ra, liền bị ngọn núi mang theo man lực vô hình nháy mắt nghiền nát. 

 

Giờ phút này Tề Huyên thân đã ở bên ngoài bảy tám dặm, quay đầu chứng kiến cảnh này ở xa xa, sợ tới mức hồn bay lên trời. 

 

Lúc này một tòa ngọn núi màu đen khác bay tới như gió điện chớp. 

 

Tình huống nghìn cân treo sợi tóc, trong miệng hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hai mắt trở nên huyết hồng, trong nháy mắt bên ngoài thân hiện ra một cỗ huyết sắc, làn da hiện ra vô số gân xanh, thân thể bình thường phát triển nhanh chóng thổi phòng. 

 

" Phanh" vang thật lớn một tiếng! 

 

Thân hình chợt nổ tung toàn bộ. hóa thành một đoàn huyết sắc quang cầu cực lớn, từng vòng huyết hồng gợn sóng lan truyền về hướng phía chung quang mà đi. 

 

Ngọn núi màu đen bay tới, bị ảnh hưởng của huyết quang. tốc độ hơi hơi chậm một chút. 

 

Một Nguyên Anh cực giống Tề Huyên cao hai ba tấc từ trong huyết quang bắn ra, sau khi linh quang hộ thể lóe lên, thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, một khắc sau, liền xuất hiện ở cách đó hơn trăm trượng, tiếp theo há mồm phun ra một ngụm máu, hóa thành huyết quang bao quang bản thân. 

 

Lập tức hắn hóa thành một cầu vồng máu, lấy tốc độ khó tin, nhanh chóng hướng về phía xa xa hết sức bay đi. 

 

Hai mắt Hàn Lập híp lại một cái, hướng phía dưới một tay ra một chiêu. 

 

Cánh tay trái Liễu Nhạc Nhi lóe lên tia anh sáng bạc, truyền ra một tiếng chim hót, tiếp đó toát ra từng ngọn lửa bạc, ngưng tụ biến hóa thành Hỏa Điểu màu bạc nhỏ nhắn. 

 

Hai cánh chim mở ra, liền lóe bay vào trong tay Hàn Lập. 

 

Một tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, đột nhiên Hỏa Điểu màu bạc phát triển lớn gấp mấy lần, bổng nhiên biến đổi, kéo dài nhanh chóng, hóa thành cung lửa màu bạc, xung quanh thân cung có vô số phù văn màu bạc toát ra. 

 

Hắn cũng chẳn lấy mũi tên làm gì, tay kia cầm dây cung, kéo một phát nhẹ nhàng. 

 

" Phần phật " một tiếng! 

 

Hào quang từ cung lửa màu bạc chói mắt vô cùng, hướng phía chung bắn ra từng đạo lửa màu bạc, hội tụ lên dây cung, trong nháy mắt ngưng tụ thành hỏa tiễn màu bạc,chỉ về hướng xa xa phía Nguyên Anh Tề Huyên. 

 

Giờ phút này Nguyên Anh của Tề Huyên đã bay ra xa trong vòng hơn mười dặm, nhưng thời khắc này, sau lưng vẫn cảm thấy một cổ lạnh lẽo đánh tới, trong lòng cảm thấy dự cảm không ổn. khuôn mặt gày gò đại biến. 

 

"Dừng tay! " 

 

Vào thời khắc đó, một tiếng hét giống như tiếng sấm từ đằng xa truyền đến. 

 

Cuối chân trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện hắc quang, chớp mắt biến thành một đám mây đen, nhanh như chớp hướng phía nơi này bay tới. 

 

Nguyên Anh của Tề Huyên lộ ra vui mừng, lập tức chuyển hướng phi độn, bay về phía đám mây đen. 

 

Hàn Lập không để ý đến âm thanh quát tháo đó, buông lỏng ngón tay. 

 

Hỏa tiễn màu bạc chợt sáng ngời, sau đó biến mất. 

 

Sau lưng Nguyên Anh của Tề Huyên vang tiếng chói tai sắc bén, mũi tên màu bạc bổng nhiên xuất hiện, xuyên thủng qua Nguyên Anh. 

 

" Phanh " một tiếng, ngay giữa tiếng kêu gào thê thảm của Nguyên Anh, liền bị ngọn Hỏa diễm màu bạc cuốn vào trong đó, trong chớp mắt biến thành ánh huỳnh quang màu đen. 

 

Ngay lúc này, đám mây đen cũng đã bay vụt tới trước mặt, cuốn về hướng Nguyên Anh màu đen, đáng tiếc là chỉ bắt được oánh quang tan biến. 

 

" Lớn mật!" 

 

Trong đám mây đen vang lên lôi minh từng trận, rỏ ràng người ở bên trong tức giận vô cùng. 

 

" Xoẹt " một tiếng, một cái Ô hắc quỷ trảo lớn như một tiểu sơn từ đám mây xuất ra, mang theo âm phong từng đợt, nhắm về phía thẳng đầu Hàn Lập đánh tới. 

 

Quỷ Trảo chưa đánh xuống, trên đầu năm ngón tay phun ra từng cổ Quỷ Diểm, hóa thành hỏa cầu màu đen vô số, đánh bay xuống như mưa. 

 

Hàn lập bất vi sở động, màu sắc hai mắt lạnh lẽo hiện lên, nắm chặt một tay, chợt đánh ra một quyền hường về phía không trung. 

 

Một cổ man lực vô hình phóng lên trời, những nơi đi qua, nổi lên âm thanh âm phong gào thét. 

 

" Đùng" rồi loạn một lúc! 

 

Cự trảo đen thui bị cổ cự lực đánh làm dừng lại ở giữa không trung, sau đó mặt ngoài hắc quang nhanh chóng ảm đạm, ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số hắc khí, lung lây rồi tan biến. 

 

Ù ù Cương phong cuốn thẳng lên, hóa thành một vòi rồng phóng lên trời, cuốn về phía dưới, đem đám mây đen giữa không trung cuốn lấy. 

 

Hiện ra thân ảnh lảo giả hắc bào mặt khuôn mặt cưu diện*, hơi lung lây thân thể một cái, nhưng lập tức ổn định thân hình, lộ ra vẻ kinh nghi. 

 

Hàn Lập ngẩng đầu nhìn vê phía Cưu diện lão giả, sắc mặt bình tĩnh, nhưng khóe miệng hiện ra vẻ trào phúng. 

 

Cưu diện lão giả thấy thế, sắc mặt trầm xuống, không nói gì lật tay lấy ra một khối ngân quang rực rỡ, bổng nhiên giơ tay tay lên. 

 

"Rít" một tiếng, xuất ra món đồ vật màu bạc, trực tiếp đánh về hướng Hàn Lập. 

 

Bấ quá mới bay được nửa đường, liền " Lạch cạch " một tiếng, tự động vở vụn. 

 

Phanh! 

 

Trận bàn bạo phát ra vô số hào quang màu bạc, bao phủ phạm vị hơn trăm trượng,đem cả bản thân Hàn Lập với Liễu Nhạc Nhi bao phủ vào trong. 

 

Vô số hào quang phù văn màu bạc nháy mắt xuất hiện, phát ra tiếng Phạm Âm. 

 

" Đây là... " Hàn Lập nhớ ra cái gì đó,đang muốn làm gì đó. 

 

Vào thời khắc đó, một tiếng gió lạnh lẽo vang lên, tia sáng từ trong đạo hắc quang hiện ra, nhanh chóng đánh về phía Liễu Nhạc Nhi không xa. 

 

Thân ảnh Hàn Lập thoáng cái biết mất, sau một khắc xuất hiện trước người Liễu Nhạc Nhi, vung lên cánh tay. 

 

" Phanh " một tiếng, hắn tiện tay đánh bay hắc quang, lộ ra một thanh phi đao màu đen. 

 

Ngay lúc đó, đột nhiên hào quang màu bạc sáng lên, che tầm mắt của hắn. 

 

Thân thể Hàn Lập bị một cổ lực lượng bao phủ, phong cảnh trước mắt nhanh chóng biến đổi. 

 

Rất nhanh, tầm mắt hắn liền khôi phục, xuất hiện ở mảnh đất trốn trải. 

 

"Tiểu Na Di không gian thuật!" Hàn Lập khẽ nhìn xung quanh, âm thanh hơi trầm xuống. 

 

Nơi này là một đại sơn cốc được mây đen lớn che phủ, mây đen hai bên là từng tòa ngọn núi khổng lồ, phía trên có chút kiến trúc mơ hồ. 

 

Giờ phút này, chính bản thân hắn và Liễu Nhạc Nhi đang ở chổ quảng trường khổng lồ, còn lão giả cưu diện thì trôi nổi giữa không trung. 

 

Diện tích quảng trường bao phủ mấy trăm mẫu, phủ kín ngọc thạch màu đen, từng cổ hắc khí từ ngọc thạch màu đen phun ra, ngay mặt đất quảng trường tạo thành một tầng khói đen, ngưng mà không tán. 

 

Toàn bộ quang trường, giống như Vân hải màu đen thông thường. 

 

Phía trước quảng trường là một tòa cung điện cực lớn, nguy nga cao ngất, tòa đại điện cao lớn nhất có treo tắm biển đen xì, phía trên viết ba chử to " Thiên Quỷ Điện ".